CHỦ BIÊN 
Hữu Ngọc 
Lady Bor†on 


KIẾN TRÚC PHÁP Ở HÀ NỘI 


HÀ NỘI: SIFTING OF FRENCH ARCHITECTURE 


mới Thế Giới Publishers 


Kiến trúc Pháp ở Hà Nội 


Hà Nội: Sifting of French Architecture 


CHỦ BIÊN 
HỮU NGỌC - LADY BORTON 


THAM KHẢO BIÊN DỊCH 
VĂN HÓA VIỆT NAM 


Kiến trúc Pháp ở Hà Nội 


NHÀ XUẤT BẢN THẾ GIỚI 


GENERAL EDITORS 
HỮU NGỌC - LADY BORTON 


FREQUENTLY ASKED QUESTIONS 
ABOUT VIETNAMESE CULTURE 


Hà Nội: Sifting of French Architecture 


THẾ GIỚI PUBLISHERS 


Copyright © 2006 by Thế Giới Publishers 
TG: 9315. 01 (13. 2. 2006) 
Printed in Việt Nam 


Thế Giới Publishers would like to acknowledge the following 
for the use and adaption of their material: ao Động, Tbanh 
Niên, Nhân Dân, Sài Gòn Tiếp Thị, Hà Nội Mới, Tuổi Trẻ 
Chủ Nhật, Sài Gòn Giải Pbóng Tbứ Bảy, Xưa oà Nay, Pbụ 
Nữ Việt Nai, Tổng cục Du Lịch Việt Nam, Thông Tấn Xã 
Việt Na, Việt Nam Netus, Vietnam Inuestnent Reuietu, and 
Vietnain Econornic Times. 


Chủ biên (General Editors): 
Hữu Ngọc, Lady Borton 


Hội đồng biên tập (Ediorial Council): 
Hữu Tiến, Ngô Văn Trọng 


Ngô Bích Thuận, Kim Tuyến 
Phạm Trần Long, Xuân Hồng 


Trợ lý biên tập (Assisfant Editor): 
Thu Thuỷ 


Kiến trúc Pháp ở Hà Nội 


MỤC LỤC 


Kiến trúc Pháp đã đóng vai trò như 10 
thế nào trong đặc trưng kiến trúc Hà 
Nội? 


Đâu là “Khu phố Pháp”? 10 


Các kiến trúc sư người Pháp đã có 18 
ảnh hưởng như thế nào đến cảnh 
quan Hà Nội? 


Sự gặp gỡ của phương Đông và 32 
phương Tây được thể hiện như thế 
nào trong thiết kế của Bảo tàng Lịch 
sử ở Hà Nội? 


Đông và Tây đã gặp nhau như thế 33 
nào trong cuộc sống của kiến trúc sư 
Việt Nam đầu tiên (và đồng thời cũng 


Hà Nội: Sifting of French Architecture 


CONTENTS 


What role has French H 
architecture played in Hà Nội's 
architectural identity‡ 


Where is the "French Quarter"? l 


How did French architects 19 
influence Hà Nội's landscape? 


How did East meet West in the 33 
design of the History Museum 
in Hà Nội? 


How did East meet West in the 39 
life of the first (and at the same 


time, the last) Vietnamese 


Kiến trúc Pháp ở Hà Nội 
là cuối cùng) của thế hệ trước 


cuộc kháng chiến chống Pháp? 


Những nét nổi bật của Nhà hát 


lớn Hà Nội là gì? 


Những nét đặc biệt của Dinh 
Thống sứ Bắc kỳ trước đây? 


Nỗi nhớ quê nhà của kẻ thực 
dân đã được phản ánh như thế 
nào trong kiến trúc Pháp của 
Hà Nội? 


TỪ VỰNG 


48 


48 


50 


62 


Hà Nội: Sifting of French Architecture 


architect of the generation 
before the French War? 


What are the special features 49 
of the Hà Nội Municipal 

Theatre? 

What are the special features 49 


of the former Résidence 
Supérieure du Tonkin? 


How much does Hà Nội's 51 
French architecture reflect the 
colonists' nostalgia for their 

native provinces‡ 


GLOSSARY 63 


~ 


Kiến trúc Pháp ở Hà Nội 


Kiến trúc Pháp đã đóng vai trò như 
thế nào trong đặc trưng kiến trúc Hà 
Nội? 


Những kiểu 
kiến trúc phổ 
biến của Pháp đã 
ảnh hưởng tới 
công việc sáng 
tạo của những 
kiến trúc sư người 
Pháp mà những È 
người này lại đã A french architecture on Trần Phú Street 
cố gắng làm cho những kiểu này thích ứng: được 
với môi trường nhiệt đới của Việt Nam. Kết quả 
là một sự trang nhã vô song: “Kiểu kiến trúc 
Đông Dương”. Các toà nhà được xây dựng bởi 
những kiến trúc sư người Pháp này và bởi những 
người Việt Nam đã phát triển hơn nữa các kiểu 
cách này và tạo nên một phần của di sản kiến 
trúc và văn hoá của Hà Nội, và đặc biệt, làm 
tăng thêm sự phong phú của Khu phố Pháp ở thủ 
đô. 


Đâu là “Khu phố Pháp”? 


Trong suốt thời thuộc địa, một người Việt 
Nam bước chân đến Phố Pháp (Ville Francaise) 
đôi khi còn được gọi là Khu phố Tây, cảm thấy 
như mình là một người ngoại quốc mặc dù đó là 
chính thủ đô của nước mình. Ngày nay, người 
Hà Nội vẫn còn gọi khu vực đó của thành phố 
là “Khu phố Pháp”. 


10 


Hà Nội: Sifting of French Architecture 


What role has French architecture 
played in Hà Nội's architectural 
identity? 


French popular styles 
influenced the creative 
WOork of French 
architects, who then tried 
to adapt these styles to 
Việt  Nam's tropical 
environment. The result 
was a unique elegance: 
The "Indochinese 
Architectural Style." The “TY 
buildings created by 
these French architects 
and by Vietnamese who adapted the style even 
further are part of Hà Nội's architectural and 
cultural heritage and, in particular, add to the 
richness of the capital's “French Quarter.” 


The Old Citadel 


Where is the "French Quarter"? 


During colonialism, a Vietnamese person 
stepping into Ville Francaise (the French City) — 
which was sometimes also known as Khu phố 
Tây (the Westerners' Quarter) — felt like a 
foreigner ¡in the capital of his own country. 
Today, Hanoians still refer to that sector of the 
city as the "French Quarter." 


11 


Kiến trúc Pháp ở Hà Nội 


Trục đường chính của Khu phố Pháp là phố 
Tràng Tiền, trước đây được gọi là phố Paul Bert 
để tôn vinh viên Thống sứ người Pháp ở Bắc kỳ 
vào năm 1886. Tràng Tiền nổi tiếng trong suốt 
thời kỳ thuộc địa bởi toà nhà bách hoá lớn — 
Les Grands Magasin Reunis — ở góc giao nhau 
của hai phố Tràng Tiển và Hàng Bài, cùng với 
những quán cà phê có nhạc sống, những nhà 
hàng và khách sạn lộng lẫy, những rạp chiếu 
bóng sang trọng, và dĩ nhiên là Nhà hát Lớn 
Thành phố tráng lệ. Suốt thời thuộc địa, những 
đại lộ thoáng đãng gần đó cũng mang tên Pháp, 
như là đại lộ Gambetta (nay là phố Trần Hưng 
Đạo), lấy tên thủ tướng Pháp Léon Gambetta 
(1838-1882) và đại lộ Félix Faure (nay là đường 
Trần Phú) để tôn vinh Tổng thống Cộng hòa 
Pháp (1895 -1899). Những hàng cây cao vút và 
những toà biệt thự sang trọng kiểu tân cổ điển 
trên những phố này tương phản với những con 
hẻm hẹp, đông đúc không có bóng cây và chen 
chúc người ở Khu phố cổ. 

Khi cuộc kháng chiến chống Pháp kết thúc 
vào năm 1954, người Việt Nam đã tiếp quản 
Khu phố Tây này. Tuy nhiên, chẳng bao lâu sau 
đó Việt Nam lại phải đối mặt với một cuộc 
chiến tranh khác chống Mỹ. Khi chiến tranh 
kết thúc vào năm 1975, ở Việt Nam người ta có 
ý kiến chung về sự cần thiết phải bảo tổn di sản 
kiến trúc của Hà Nội, bao gồm thành cổ, Khu 
phố cổ, và Khu phố Pháp. Trong nhiều năm qua, 
nhiều chính phủ, tổ chức và cá nhân nước ngoài 
— gồm cả người Pháp và người Mỹ — đã góp 


12 


The French 
Quarter's main 
artery is Tràng 
Tiên Street, once 
called Rue Paul 
Bert in honour oí 
the French 
resident general of Tonkin in 1886. Tràng Tiền 
was famous during the colonial era for its 
imposing department store — Les Grands 
Magasin Réunis on the corner of Tràng Tiền and 
Hàng Bài Streets — as well as its cafes with live 
music, its luxurious hotels and restaurants, chic 
cinemas, and, of course, the majestic Municipal 
Theatre. During colonialism, the spacious nearby 
avenues also bore French names, such as 
Boulevard Gambetta (now Trần Hưng Đạo) 
named for French Prime Minister Léon Gambetta 
(1838-1882) and Boulevard Félix Faure (now 
Trần Phú) honouring the president of the French 
Republic from 1895 to 1899. The magnificent 
trees and lavish neo-classical villas on these 
streets contrasted with the Ancient  Quarter's 
narrow, compact lanes devoid of trees and 
teeming with Vietnamese residents. 

When the War of Resistance Against France 
ended in 1954, Vietnamese reclaimed the 
Westerners' Quarter. However, Việt Nam soon 
íaced another war, this one against the United 
States. When that war ended in 1975, a 
collective feeling developed in Việt Nam around 
the need to preserve Hà :Nội's architectural 
heritage, including the citadel, the Ancient 
Quarter, and the French Quarter. Over the years, 


13 


Kiến trúc Pháp ở Hà Nội 


phần vào việc bảo tổn di sản kiến trúc Pháp của 
Hà Nội. 

Vào năm 1875, người Pháp chiếm giữ trung 
tâm của khu phố Tây trên bờ sông Hồng như là 
một sự nhượng bộ quân sự sau khi họ chiếm 
được Hà Nội lần đầu tiên. Khu phố Pháp dần 
dần mở rộng về phía nam của Khu phố cổ và 
trải rộng mô hình ô vuông bàn cờ xuống phía 
đông Hỗ Hoàn Kiếm đến tận đê sông Hồng, do 
vậy hình thành nên hình dáng ngày nay của 
phía nam quận Hoàn Kiếm. 

Hoàn Kiếm đã và đang là trung tâm hành 
chính, kinh tế, thương mại và dịch vụ công cộng 
của Hà Nội. Những ví dụ nổi bật của kiến trúc 
Pháp ở khu vực này bao gồm Nhà thờ thánh 
Giu-se (số 40, phố Nhà Chung, thiết kế bởi một 
kiến trúc sư hiện vẫn chưa rõ tên và được hoàn 
thành vào năm 1883); Nhà hát Lớn Thành phố 
(phiên bản thu nhỏ của Nhà hát Lớn ở Paris), 
thiết kế bởi Charles Garnier, số 1 phố Tràng 
Tiển, hoàn thành năm 1911, Nhà khách Chính 
phủ số 12 phố Ngô Quyển, trước đây là Dinh 
Thống sứ Bắc Kỳ, hoàn thành bởi kiến trúc sư 
Auguste-Henri Vildieu vào năm 1911); Trụ sở 
Tổng công đoàn (trước đây là Công ty Hoả xa 
Vân Nam, 65 phố Quán Sứ, hoàn thành bởi một 
kiến trúc sư hiện vẫn chưa biết rõ tên vào năm 
1902); Tòa án Tối cao (48 phố Lý Thường Kiệt, 
xây dựng vào khoảng từ 1900 đến 1906 bởi 
Auguste - Henri Vildieu); Bảo tàng Lịch sử (trước 
đây là Bảo Tàng Louis Finot - còn có tên là Viễn 
Đông Bác cổ hoặc Đông Dương Bác cổ - ở số 1 


14 


Hà Nội: Sifting of French Architecture 


many governments, organizations, and foreign 
individuals—including both French and 
Americans—have participated in the preservation 
of Hà Nội's French architectural heritage. 

In 1875, the French secured the heart of the 
Westerners' Quarter on the banks oí the Red 
River as part of a military concession after they 
first occupied Hà Nội. The French  Quarter 
gradually extended to the south of the Ancient 
Quarter and spread ¡its checkered pattern of 
streets to the east of Hoàn Kiếm Lake until it 
reached the Red River Dike, thereby forming the 
current shape of the southern part of today's 
Hoàn Kiếm District. 

Hoàn Kiếm was and is the hub of Hà Nội's 
administrative, economic, commercial, and 
public-service sectors. lts examples of 
remarkable French architecture include Saint 
Joseph's Cathedral (40 Nhà Chung Street, 
designed by an unknown architect and finished 
in 1883); the Municipal Theatre (a smaller 
version of the Opera House in Paris designed by 
Charles Garnier, 1 Tràng Tiển Street, finished in 
1911), the Government Guest House (12 Ngô 
Quyển Street, formerly the Residence of the 
French Resident Superior of Tonkin, finished by 
architect Auguste-Henri Vildieu in 1911); the 
General Office of the Labour Union (formerly the 
Railway Company of Indochina and Yunnan, 65 
Quán Sứ, finished by an unknown architect in 
1902); the Supreme Court (48 Lý Thường Kiệt 
Street, built between 1900 and 1906 by Auguste- 
Henri Vildieu); the History Museum (formerly the 
French Institute of Oriental Study Louis Finot 
Museum at 1 Phạm Ngũ Lão, built by architect 


15 


Kiến trúc Pháp ở Hà 


phố Phạm Ngũ Lão, xây 
dựng bởi kiến trúc sư 
Ernest Hébrard từ 1925 
đến 1932), Viện Ì 
Pasteur (số 1 phố § 
Yersin, hoàn thành bởi l 
kiến trúc sư Gaston 
Roger vào năm 1930), 
cùng với nhiều biệt thự 
tư nhân tráng lệ. 

Suốt thời thuộc địa, 
Khu phố Tây cũng bao gồm cả một khu vực rộng 
lớn phía ngoài Khu thành cổ, được giới hạn bởi 
Hồ Tây ở phía bắc và sông Tô Lịch ở phía tây. 
Ngày nay, khu vực mở rộng này thuộc quận Ba 
Đình, với nhiều công trình kiểu kiến trúc Pháp: 
Phủ Chủ Tịch (trước đây là Phủ Toàn Quyển 
Đông Dương, nằm trên đường Hùng Vương, 
được thiết kế bởi Auguste -Henri Vildieu và hiện 
vẫn chưa rõ ngày hoàn thành); Bộ Ngoại Giao 
(trước đây là Sở Tài chính Đông Dương ở cuối 
đường Điện Biên Phủ, hoàn thành bởi kiến trúc 
sư Ernest Hébrard vào năm 1931); trụ sở Trung 
ương Đảng Cộng sản Việt Nam (trước đây là 
Trường Trung học Albert Sarrault ở 1B phố 
Hoàng Văn Thụ, hoàn thành vào năm 1919 bởi 
Verneuil và Gravereaud), cùng nhiều ngôi nhà 
đẹp nay là các đại sứ quán. 


The Government Guest House: 


16 


Ernest  Hébrard 
between 1925 and 
1932), the Pasteur 
Institute (1 Yersin 
Street, finished by 
architect  Gaston 
Roger in 1930), as 
well as  many 
magnificent private 
villas. The History Museum 
Du ring 

colonialism, the Western Quarter also covered a 
vast area beyond the citadel that was limited on 
the north by West Lake and on the west by Tô 
Lịch River. Today, this extension ¡is in Bà Đình 
District and includes many examples of French 
architecture: the Presidential Palace (íormerly 
the French Governor General's Palace on Hùng 
Vương Street, designed by Auguste-Henri 
Vildieu, completion date unknown); the Ministry 
of Foreign Affairs (formerly the French Bureau 
des Finances at the end of Điện Biên Phủ Street, 
completed by architect Ernest Hébrard in 1931); 
the Office of the Central Committee of the 
Communist Party ((ormerly Lycée Albert Sarrault 
at 1B Hoàng Văn Thụ Street, completed in 1919 
by Verneuil & Gravereaud), as well as many fine 
houses that are now embassies. 


Kiến trúc Pháp ở Hà Nội 


Các kiến trúc sư người Pháp đã có 
ảnh hưởng như thế nào đến cảnh 
quan Hà Nội? 


Kiến trúc sư Christian Pedelahore đã sống 
phần lớn tuổi thơ của mình ở Việt Nam và ông 
viết một luận án mang tên: “Hà Nội, đối 
tượng, người hành sự, sự biến thái của một 
không gian đặc biệt: sự pha tạp kiến trúc và đa 
dạng đô thị (1873-2000)”. Trong luận án này, 
ông đã nêu những nét đặc trưng của ảnh hưởng 
của Pháp đối với kiến trúc đương đại của Hà 
Nội. Phần tóm tắt dưới đây chủ yếu được lấy từ 
phân tích của ông: 


Giai đoạn khởi đầu — Từ quân sự đến dân 


sự, 1873-1910 

Vào năm 1873, Francis Garnier đã phá huỷ 
Hoàng Thành Hà Nội nhưng người Pháp đã khôi 
phục lại khu vực này vào năm sau đó để đổi lấy 
sự nhượng lại đất trên bờ sông Hồng ở Đồn Thuỷ 
gần cuối phố Trần Hưng Đạo. Các sĩ quan Pháp 
đã thiết kế những toà nhà giản dị, mộc mạc với 
hành lang ở bốn phía. Năm 1882, Henri Rivière 
đảm nhận dự án Hoàng thành. Một năm sau đó, 
quân đội đã xây một con đường nối liền khu 
Hoàng thành với khu nhượng địa. Người Pháp 
phác thảo ra kế hoạch xây dựng một nhà thờ, 
những ngôi nhà kiểu thuộc địa đầu tiên ở phía 
nam thành phố, và việc giải toả khu đất quanh 
Hồ Hoàn Kiếm. Vào năm 1885, họ bắt đầu xây 
dựng Khu chỉ huy quân sự bên trong Khu Hoàng 


18 


Hà Nội: Sifting of French Architecture 


How did French architects influence 
Hà Nội's landscape? 


Architect Christian § 
Pedelahore spent much of 
his childhood in Việt Nam 
and wrote a thesis, "Hà Ñ 
Nội, objets, acteurs et Ê 
métamorphoses d'un 
espace singulier: Ê 
syncrétisme_ architectural 
et pluralité urbaine (1873- lÑ 
2000)," ¡in which he | 
characterised the French Š 
influences on Hà Nội's và 
contemporary” 
architecture. His analysis has been a major 
source for the summary that follows: 


The Beginnings — From Mlilitary to Civil, 
1873-1910 
In 1873, Francis Garnier dismantled the Hà 
Nội Citadel, which was to have been restored 
the following year in exchange for an allotment 
of land on the Red River banks at Đồn Thủy near 
the end of Trần Hưng Đạo Street. French officers 
designed plain, unadorned buildings with 
verandas on all four sides. In 1882, Henri 
Rivière took over the citadel project. A year later, 
armed troops built a road joining the citadel and 
the concession. The French drew up plans for a 
cathedral, the first colonial houses south of the 
city, and the clearing of land surrounding Hoàn 


19 


Kiến trúc Pháp ở Hà Nội 


thành, nơi mà trước đây là cung điện của vua, 
quan thời phong kiến. 

Khu vực Sở Công chính Pháp bắt đầu xây 
dựng những dự án quy mô lớn đầu tiên khi 
những nhà cai trị người Pháp dầu tiên đến Hà 
Nội vào thập niên 1880. Những dự án này đã 
thay đổi bộ mặt Hà Nội. Phố Paul Bert (trước 
đây là phố Hàng Khay, và bây giờ là phố Tràng 
Tiền), mở rộng Khu phố Pháp về phía đông bằng 
cách lấp đầy những cái ao nằm giữa Hỗ Hoàn 
Kiếm và sông Hồng. Công việc xây dựng được 
tiếp tục với sự hình thành của ba đại lộ nữa: 
Rollandes (giờ là phố Hai Bà Trưng), Carreau 
(nay là phố Lý Thường Kiệt), và Gambetta (nay 
là phố Trần Hưng Đạo). 

Vào khoảng từ năm 1880 đến năm 1890, 
chủ nghĩa duy lý của phương Tây pha trộn với 
triết học phương Đông đã tạo ra một nền văn 
hoá lai tạp mà trong đó kiến trúc Hà Nội đã báo 
hiệu sự ra đời của Trường Kiến trúc Đông Dương 
vào những năm 1930. 

Giai đoạn hai của phát triển đô thị chú trọng 
vào việc xây dựng các dinh thự quốc gia, không 
còn sắp đặt một cách ngẫu nhiên ở những vùng 
lân cận khác nhau nữa mà, trái lại, chúng được 
xây dựng trong những khu riêng biệt tạo nên 
hình dáng và sự hài hoà của thành phố. Kiến 
trúc sư Auguste-Henri Vildieu, nhà thiết kế cho 
chế độ thuộc địa, nóng lòng muốn khẳng định 
tài năng của mình, đã phản đối chủ nghĩa vị lợi 
của thập niên 1880. Ông thu hút sự chú ý của 
người Việt Nam bằng sự vững chắc và phong 
cách trang trí của kiến trúc tân cổ điển. 

Trong khoảng thời gian từ năm 1892 đến năm 


20 


Hà Nội: Sifting of French Architecture 


Kiếm Lake. In 1885, they began bưuilding 
military quarters inside the citadel, where royal 
and mandarin buildings had once stood. 

The French Public Works Section of the Civil 
Service began its first large-scale construction 
projects with the arrival of the first French 
governors in the 1880s. These projects changed 
the íace of Hà Nội. A broad boulevard, Rue Paul 
Bert (formerly Phố Hàng Khay, now Tràng Tiền 
Street, expanded the French Quarter to the east 
on land gained by filling in ponds between 
Hoàn Kiếm Lake and the Red River. 
Construction continued with the creation of three 
more boulevards: Rollandes (now Phố Hai Bà 
Trưng), Carreau (now Lý Thường Kiệt, and 
Gambetta (now Trần Hưng Đạo). 

Between 1880 and 1890, Western 
rationalism mixed with Eastern philosophy to 
create a hybrid culturre in which Hà Nội's 
architecture foreshadowed the Indochinese 
Architectural School of the 19305. 

A second stage of urban development 
emphasized construction of State buildings no 
longer randomly set in different neighborhoods 
but, instead, built in specific areas, giving the 
city shape and harmony. Architect Auguste- 
Henri Vildieu, as designer for a colonial regime 
anxious to assert its power, renounced the 
utilitarian rationalism of the 1880s. He relied on 
the solidity and decorative vocabulary of neo- 
classical architecture to demand attention from 
the Vietnamese masses. 

Between 1892 and 1906, Vildieu designed 
the Post Office (1 Lê Thạch, completed in 1896), 


21 


Kiến trúc Pháp ở Hà Nội 


1906, Vildieu đã thiết kế Bưu điện Hà Nội (số 1 Lê 
Thạch, hoàn thành vào năm 1896); Tổng hành 
dinh Phân khu Quân đội Pháp (28 Lý Nam Đế, 
hoàn thành năm 1897); và nhà tù Hỏa Lò (sau này 
thường được thế giới biết đến với cái tên “Hanoi 
Hilton” tại số 1 phố Hỏa Lò, hoàn thành vào năm 
1899). Sau năm 1900, ông còn thiết kế nhiều toà 
nhà đô sộ hơn, bao gồm Toà án Tối cao (48 Lý 
Thường Kiệt, 1900-1906), Phủ Toàn quyền Đông 
Dương (dường Hùng Vương, 1901- 1906), và Dinh 
Thống sứ Bắc Kỳ (12 Ngô Quyển, hoàn thành vào 
năm 1911). Việc xây dựng thời kỳ thuộc địa đạt 
đến đỉnh cao với việc xây dựng Nhà hát Lớn Hà 
Nội, toà nhà kiểu tân cổ điển đã là một gánh nặng 
cho ngân quỹ của Pháp trong hơn mười năm. 


Ernest Hébrard và kiến trúc địa phương, 
thập niên 1920 

Ernest Hébrard nhận nhiệm vụ ở Hà Nội 
vào năm 1923 tại Trung tâm Dịch vụ Quy 
hoạch và Kiến trúc Đô thị và đã khởi đầu một 
sự đổi mới và mở rộng của kiến trúc thuộc địa. 
Là một nhà quy hoạch đô thị, ông đã phác 
thảo một khu hành chính mới cho chính quyển 
từ bên ngoài: Phủ Toàn Quyển tới phía nam 
của Hồ Tây. Ông cũng dự định thống nhất các 
dịch vụ hành chính đã có và xây mới thêm để 
mở rộng thành phố về phía tây, tới sông Tô 
Lịch và về phía đông, tới sông Hồng. Tuy 
nhiên kế hoạch của ông đòi hỏi quá nhiều vốn 
vào lúc mà nền kinh tế Pháp đang suy yếu. Dù 
vậy, những kế hoạch của ông vẫn là tài liệu | 
tham khảo chính thức cho đến tận thập niên _ 
1940 và gợi nguồn cảm hứng và chỉ dẫn cho 
những dự án về sau này của Louis-George Pineau. 


22 


Hà Nội: Sifting of French Architecture 


the French Army Division Headquarters (28 Lý 
Nam Đế, finished in 1897); and the Hỏa Lò 
Prison (better known internationally as the 
"Hanoi Hilton" at 1 Hoả Lò, finished in 1899). 
He designed his more grandiose buildings after 
1900, ¡including the Supreme Court (48 Lý 
Thường Kiệt, 1900-1906), the French Governor 
General's Palace (Hùng Vương Street, 1901- 
1906), and the Residence of the French Resident 
Superior of Tonkin (12 Ngô Quyển, completed in 
1911). Colonial construction reached its peak 
with construction of Hà Nội Municipal Theatre, 
a neo-classical palace, which encumbered the 
French budget for more than ten years. 


Ernest Hébrard and Local Architecture — 
The 1920s 

Ernest Hébrard took up his duties in Hà Nội 
in 1923 at the Central Services of Urban 
Planning and Architecture and initiated a 
renewal and expansion of colonial architecture. 
While serving as city planner, he envisaged a 
new governmental administrative area beyond 
the Governor General's Palace to the south of 
West Lake. He also planned to reunite the 
already existing administrative services and 
build new ones to extend the city westward to Tô 
Lịch River and eastward to the Red River. 
However, his vision required too much capital at 
a time when the French economy was weak. 
Nevertheless, his plans remained the official 
reference until the 1940s and provided 
inspiration and guidelines for later projects by 
Louis-George Pineau. 


23 


Kiến trúc Pháp ở Hà Nội 


Là một kiến trúc BH 
sư, Hébrard đã cống § 
hiến nhiều cho ba dự 
án chính: Đại học 
Đông Dương (nay là 
Đại Học Hà Nội ở Š 
19 Lê Thánh Tông, 
hoàn thành vào năm Awsziional vienamese temple 
1926), Sở Tài Chính Bắc Kỳ (nay là Bộ Ngoại 
Giao, ở cuối đường Điện Biên Phủ, hoàn thành 
năm 1931) và Đông Dương Bác cổ hay còn gọi 
là Bảo tàng Louis Finot hoặc Viễn Đông Bác cổ 
(nay là Bảo Tàng Lịch Sử, số 1 Phạm Ngũ Lão, 
được xây từ năm 1925 đến 1932). Ông đã sử 
dụng kiến thức về kiến trúc Trung Quốc, Việt 
Nam và Khơ-me trong nỗ lực truyền tải tỉnh hoa 
của các nên văn hoá địa phương qua kiến trúc 
và đồng thời chứng tỏ sự tỉnh thông về kỹ thuật 
của một môi trường cụ thể. Ông đã phác thảo ra 
khung của kiến trúc trong một bối cảnh cụ thể 
mà người ta gọi là: “Kiểu kiến trúc Đông 
Dương”. 


Kiến trúc Pháp hiện đại ở Hà Nội - 
1930-1945 

Kiểu kiến trúc Đông Dương, khởi nguồn bởi 
Hébrard vào cuối thập niên 1920 đã dẫn đến 
một số lượng các dinh thự tương đối hạn chế bởi 
các Uỷ ban nhà nước đang được thu nhỏ lại. Tuy 
nhiên, việc xây dựng những biệt thự tư nhân đã 
trở thành cơ hội béo bở cho một vài kiến trúc sư 
được đặc quyền, những người đã tạo ra một sự 
hồi sinh của các thiết kế trong suốt thập niên 
1940. Đáng kể nhất trong số những kiến trúc sư 


24 


Architecture 


As an architect, Hébrard 
dedicated himself to three main 
projects: The  Indochina 
University (new Hà Nội 
University at 19 Lê Thánh Tông, 
completed in 1926), the Bureau 
des Finances (now the Ministry 
of Foreign Affairs, at the end of 4S Ế 
Điện Biên Phủ Street, completed — 
in 1931) and the Musée de "°!!59Maswm 
['École Francaise d'Extrême-Orient (now the History 
Museum, 1 Phạm Ngũ Lão, built between 1925 and 
1932). He used his knowledge of Chinese, 
Vietnamese, and Khmer architecture in an attempt 
to convey the essence of local cultures throuph 
architecture and simultaneously to demonstrate 
technical mastery of a specific environment. He 
sketched the framework of the contextual 
architecture that came to be called-"the Indochinese 
Architectural Style." 


Modern French Architecture in Hà Nội - 


1930-1945 An. example of traditional Vietnamese architecture 

The Indochinese 
Architectural Style 
begun by Hébrard at 
the end of the 1920s 
led to a relatively 
limited number of 
buildings  because 
State commissions were tapering off. However, 
the construction of private villas became a 
lucrative opportunity for the privileged few 
architects who created a resurgence of designs 


25 


Kiến trúc Pháp ở Hà Nội 


này là Arthur 
Kruze, giáo sư và Š 
là giám đốc 
Trường Cao đẳng lá 
Mỹ thuật Đông È 
Dương. Ông đã 
nắm bắt được : 
những yếu tố cơ bản của kiểu kiến trúc Đông 
Dương trong khi xây dựng những biệt thự cho 
khách hàng người Pháp và người Việt Nam. 
Những kiến trúc sư được chỉ định bởi Kruze đã 
hoàn tất việc xây dựng những ngôi biệt thự trong 
khu dân cư của đại lộ Carnot (nay là phố Phan 
Đình Phùng) gần Phủ Toàn quyển như là một 
phần của kế hoạch bất động sản Credit Foncier. 

Kruze và George Trouve đã chỉ định các kiến 
trúc sư xây dựng Nhà Băng Đông Dương (49 Lý 
Thái Tổ, hoàn thành năm 1930) và Văn phòng của 
Credit Foncier ở phố Tràng Tiền. Nghệ thuật trang 
trí hiện dại trang nhã của hai toà nhà này chỉ còn 
giữ lại một vài nguyên lý sắp xếp của kiểu kiến 
trúc Đông Dương, nổi bật là những phần nhà ba 
vách xây lỗi ra phía ngoài. Các toà nhà này có 
phần nào nặng nề và quá đơn giản không giống 
với công trình của Hébrard. 

Ngay sau đó, một nhóm sinh viên tốt nghiệp 
đại học của Việt Nam đã thay thế xu hướng này 
bằng một tầm nhìn mang tính tiên phong và quốc 
tế hơn. Lớp kiến trúc sư người Việt Nam đầu tiên 
này đã dược tiếp nhận một nền giáo dục đặc biệt 
chất lượng hàng dầu chia thành hai phần là 
nghiên cứu về những dinh thự cổ và tiếp xúc với 
những tư tưởng châu Âu mới. Tuy nhiên, người 
Pháp đã không để các kiến trúc sư Việt Nam tham 


26 


during the 1940s. The 
most noteworthy of these 
architects was Arthur 
Kruze, a professor and 
director of the École 
Supérieure des Beaux Arts 
de  l'lndochine He 
recaptured the 
fundamental elements of 
the Indochinese 
Architectural Style while 
building villas for a French and Vietnamese 
clientele. Architects appointed by Kruze 
completed villas in the residential area of Avenue 
Carnot (now Phan Đình Phùng) near the Governor 
General's Palace as part of a Credit Foncier real 
estate scheme. 

Kruze and George Trouve appointed 
architects to build the Bank of Indochina (49 Lý 
Thái Tổ Street, completed in 1930) and the 
Credit Foncier Office on Tràng Tiên Street. The 
temperate Art Deco modernism of these two 
buildings retained only a few principles of 
composition from the Indochinese Architectural 
Style, notably the tri-partition of bays. They have 
a certain heaviness and  oversimplification 
foreign to Hébrard's work. 

Soon, a group of young Vietnamese university 
graduates replaced this trend with a more avant- 
garde and international vision. These first 
Vietnamese architects had received a top-level, 
individualized education divided between the 
study of ancient buildings and exposure to new 
European ideas. However, the French excluded 


27 


Kiến trúc Pháp ở Hà Nội 


gia thiết kế các công sở. Thay vào đó, người Việt 
Nam tạo danh tiếng cho mình bằng việc xây các 
ngôi biệt thự tư nhân, nhờ đó củng cố vai trò 
quan trọng của Trường Cao đẳng Mỹ thuật với 
việc tạo ra những kiểu kiến trúc mới. 

Trong vòng mười năm, các kiến trúc sư người 
Việt Nam đã xây dựng hơn một trăm toà biệt thự 
kết hợp giữa chủ nghĩa duy lý biệt lập với các 
cách sắp đặt tự do hơn. Họ đã dưa vào thiết kế 
của mình phần nhô ra của mái nhà nhằm mục 
dích chống nóng, cầu thang có mái che, mặt 
tiền uốn cong, mái bằng, cửa sổ tròn và họ cũng 
sử dụng vữa và sơn trang trí kiểu châu Á ở mặt 
ngoài. Bằng cách đó, họ đã tạo ra một khu hiện 
đại và thay đổi bộ mặt của Hà Nội. Những biệt 
thự này tập trung trên các trục đường chính ở 
phía nam Khu Thành cổ: phố Lê Hồng Phong 
(Đại sứ quán Rumani ở số 5), đường Trần Phú 
(Đại sứ quán Singapore ở số 41-43 và Quỹ Bảo 
tồn Động vật hoang dã Thế giới ở số 53), Phố Lý 
Thường Kiệt (Đại sứ quán Cuba và khu nhà ở số 

65 và Phòng Thí Nghiệm Nguyên Tử Quốc Gia 
ở số 59), Phố Trần Hưng Đạo (Đại sứ quán 
Pháp, Ấn Độ và Căm-pu-chia ở số 57, 58 và 71 
tương ứng, và Câu lạc bộ người cao tuổi ở số 91). 


L.G.Pineau và quy hoạch đô thị mang tính 
chức năng và bối cảnh — 1930-1945 
L.G.Pineau đến Hà Nội vào năm 1930, và 
chứng kiến một chính quyển thực dân quan tâm 
nhiều đến cai trị hơn là phát triển. Thời gian cho 
những dự án xây dựng quy mô lớn đã qua. 
Pineau, người có thể thoải mái hơn trong quy 
hoạch đô thị hơn là quan tâm đến kiến trúc, đã 


28 


Hà Nội: Sifting of French Architecture 


Vietnamese architects from designing State 
buildings. Instead, the Vietnamese built their 
reputations by creating private villas, thereby 
cementing the important role oí the Fine Arts 
College in creating new architectural styles. 

Within ten years, Vietnamese architects had 
built more than one hundred villas combining 
isolated rationalism and freer compositions. 
They integrated into their designs overhangs for 
thermal purposes, covered staircases, curved 
facades, terraced-roofs, and circular windows 
and also used Asian-inspired ornamental plaster 
and paint on the exteriors. By doing so, they 
created a modern quarter and changed the look 
of Hà Nội. These villas are concentrated on the 
main arteries south of the Old Citadel: Lê Hồng 
Phong Street (the Romanian embassy at #5), 
Trần Phú Street (the Singaporean embassy at 
#41-43 and World Wildlife Fund at #53), Lý 
Thường Kiệt Street (the Cuban embassy and 
residence at #65 and the National Atomic 
Laboratory at #59), and Trần Hưng Đạo Street 
(the French, Indian, and Cambodian Embassies 
at #s 57, 58, and 71 respectively, and the 
Elders' Club at #91). 


L. GŒ. Pineau and Functional-Contextual 


Urban Planning - 1930-1945: 

L. G. Pineau arrived in Hà Nội in 1930 to 
face a colonial government more concerned with 
administration than development. The time for 
large-scale construction projects had passed. 


29 


Kiến trúc Pháp ở Hà Nội 


tập trung vào đổi mới những vùng lân cận có giá 
trị lịch sử bằng cách phân tích mỗi toà nhà của 
thành phố và làm việc trên những cấu trúc đã có 
sẵn. Hơn thế nữa, ông đã khởi nguồn ý tưởng về 
sự phát triển của miễn Tây và Nam Hà Nội. 
Cuốn L“Urbanisme en Indochine (1943) (Đô thị 
ở Đông Dương) của ông đã chỉ rõ một triết lý về 
sự can thiệp của bối cảnh bằng việc nhận rõ sự 
thích hợp, chức năng và văn hoá của một thành 
phố buôn bán và chấp nhận tính không dồng 
nhất cơ bản của nó. Quy hoạch đô thị ở Hà Nội 
chuyển từ sự hợp lý hoá dược ưu tiên mang tính 
chương trình về thương mại và các điều kiện khí 
hậu trong kiến trúc bậc thầy của Hébrard sang 
những vấn để về văn minh và việc bảo tổn 
phong cách sống truyền thống của Pineau. 

Năm 1940, người Nhật chiếm đóng Đông 
Dương nhưng vẫn duy trì Chính quyền Pháp cho 
đến tháng 3 năm 1945. Trong suốt thời gian 
Nhật chiếm đóng, những cấp bậc cao của Pháp 
bắt đầu sử dung kiến trúc như là một “sửa đổi xã 
hội”. Jean Decoux, Toàn quyền Pháp trong thời 
gian này, đã ra sức củng cố sức mạnh của Pháp 
bằng việc xây dựng những công sở lớn. Các nhà 
thiết kế cố gắng lấy lại kiểu kiến trúc lai tạp có 
ý nghĩa quan trọng với Hébrard trước đây. Tuy 
nhiên, nhu cầu lúc đó đã phải nhường bước cho 
một kiểu chính thức thiên về sự đô sộ và cân 
xứng trong giới hạn của chủ nghĩa chức năng có 
điều chỉnh mạnh nhưng với mái cong để thể 
hiện “sự thuần Việt” của thành phố. 


30 


Hà Nội: Sifting of French Architecture 


Pineau, who was more at ease with urban 
planning than architecture, concentrated on 
renovating historical neighborhoods by 
analyzing every city block and working with 
existing structures. In addition, he conceived the 
Wwestern and southern growth of Hà Nội. Pineau's 
L'Urbanisme en Indochine (1943) defined a 
philosophy of contextual ¡intervention by 
recognizing the pertinence, function, and culture 
of a mercantile city and accepting its 
fundamental heterogeneity. Urban planning in 
Hà Nội shifted from the prioritised programmatic 
rationalisation of commerce and climatic 
conditions in Hébrard's masterly architecture to 
Pineau's questions about civilisation and the 
preservation of - traditional — lifestyles. 
In 1940, the Japanese took over Indochina but 
kept a French administration until March 1945. 
During the Japanese occupation, the French 
upper echelon began to use architecture as a 
"social corrector." jean Decoux, who served as 
French governor general during this period, 
attempted to reinforce French power by 
constructing huge State bưuildings. Designers 
tried to bring back the hybrid theme so important 
to Hébrard. However, the demands of the time 
gave way to an official style favouring 
massiveness and symmetry within the limits of a 
strongly regulated functionalism but with curved 
roofs to express the city's "Vietnameseness." 


31 


Kiến trúc Pháp ở Hà Nội 


Sự gặp gỡ của phương Đông và phương 
Tây được thể hiện như thế nào trong 
thiết kế của Bảo tàng Lịch sử ở Hà Nội? 


Ernest Hébrard, một kiến trúc sư người Pháp, 
đã thiết kế Bảo tàng Lịch sử Hà Nội, nơi trước 
đây được biết đến với cái tên Bảo tàng Louis 
Finot và đã từng được điểu hành bởi Trường 
Viễn Đông Pháp (EFEO). EFEO cung cấp cho 
Hébrard phương tiện để nghiên cứu những yếu 
tố khác nhau của kiến trúc châu Á, để tái tạo và 
kết hợp chúng trong một sự hoà trộn giữa truyền 
thống và hiện dại. Nguồn cảm hứng và phong 
cách cá nhân của ông đã ảnh hưởng mạnh đến 
dự án, trong khi đó sự ưa chuộng nghệ thuật 
trang trí hơn là kiến trúc tân cổ điển đã giúp ông 
bỏ đi sự bắt chước châu Á quá hình thức. 

Hébrard là người đầu tiên đã cố gắng giải 
phóng kiến trúc ở Việt Nam khỏi cả kiểu tân cổ 
điển hình thức của Pháp đầu thập niên 1990 và 
sự bắt chước đơn giản các công trình đền đài 
bản xứ. Ông cũng là người đầu tiên đã nhấn 
mạnh đến sự chuyển dịch của không gian hoặc 
các cảnh vật xung quanh hơn là các chỉ tiết 
kiến trúc. Ông tìm kiếm những nguyên lý sắp 
đặt làm cơ sở cho kiến trúc bác học Việt Nam 
thể hiện ở các đình chùa khác nhau ở Bắc Bộ. 
Bảo tàng trưng bày hai kiểu kiến trúc qua hệ 
thống cột trụ chống đỡ mái nặng và trùm ra 
ngoài với ngoại thất và phía dưới được trang trí 
tỉ mỉ. 


32 


Hà Nội: Sifting of French Architecture 


How did East meet West in the design 
of the History Museum ïn Hà Nội? 


Ernest 
Hébrard, a 
French 
architect, 
designed Hà 
Nội's  History 
Museum, which 
isÃĨễ known_ to 
ø l d e r 
generations  as 
the Louis Finot Museum and was once run by the 
École Francaise d'Extrême-Orient (EFEO). EFEO 
provided Hébrard the means to research 
different elements of Asian architecture and to 
rework and integrate them into a blend of: 
tradition and modernity. His personal inspiration 
and style strongly influenced the project, while 
his preference for Art Deco rather than neo- 
classicism helped him move away from 
excessively formal Asian pastiche. 

Hébrard was the first person to try to free 
architecture in Việt Nam from both the French 
Íormal neoclassicism of the early 1900s and the 
simple imitation of local monuments. He was also 
the first person to emphasise the transposition of 
Spaces or surroundings rather than architectural 
details. He searched for the principles of 
composition underlying Việt Nam's scholarly 
architecture as represented by the different 
pagodas and đình (communal houses) in the 
north of the country. The museum displays a dual 


Traces of traditional Vietnamese architecture 


33 


° 


Kiến trúc Pháp ở Hà Nội 


Mái là trung tâm của sự chú ý bởi nó mở 
rộng bóng râm thoáng đãng để bảo vệ cấu trúc 
bên dưới. Ấn tượng về một vẻ đẹp thoát tục 
được tạo ra bởi bóng râm nhờ có sự chuyển dịch 
của hiệu ứng và kỹ thuật không gian trong toà 
nhà. Dựa trên kết cấu hai cột, xà và rầm đỡ, 
Hébrard có thể sử dụng gạch và vữa có nhiều ở 
Việt Nam. Ông kết hợp các chỉ tiết tỉnh tế của 
Nghệ thuật Mới với kiến trúc truyền thống của 
Việt Nam trong những tay đỡ được chạm trổ tỉnh 
xảo, xà rộng, với những khoảng lõm được trang 
trí bởi các hoa văn và các ô ván sắp xếp giống 
như các câu đối truyền thống của Việt Nam. 
Niềm tin nghệ thuật mạnh mẽ của Hébrard 
trong việc xây dựng nhà Bảo tàng đã khởi đầu 
cho một kiểu kiến trúc bác học vừa mang tính 
quốc gia vừa mang tính quốc tế và được gọi là “ 
Chủ nghĩa Địa phương Phê phán.” 


34 


Hà Nội: Sifting of French Architecture 


architectural character through a system of posts 
supporting a heavy, over-flowing roof with both 
its exterior and underneath profusely decorated. 

The roof is the main Íocus of attention because 
it extends a levitating shadow to protect the 
structure below. The impression of immaterial 
fineness is created by the shadow thanks to the 
transposition of spatial effects and techniques in 
the building. By relying on double posts, beams, 
and lintels, Hébrard was able to use the bricks 
and plaster common in the colony. He blended 
fine details of Art Nouveau with Vietnamese 
traditional architecture ¡in skillfully chỉiselled 
corbels, wide beams, and indented spaces 
đecorated with motifs and panels arranged like 
traditional Vietnamese parallel sentences. 
Hébrard's strong artistic conviction in building the 
Museum initiated a style of scholarly architecture 
that was both national and international and came 
to be called "Critical Regionalism." 


35 


Kiến trúc Pháp ở Hà Nội 


Hà Nội in 1954 


A scene of the 
- “Westerers” Quarter” 


Renovating a house on 
Tràng Tiền Street 
(formerly Rue Paul Bert) 


36 


Siífting of F 


Amy/⁄s Hospital 108 (Formerly Đần 
Thủy French_ Millitary Hospital) 


Hà Nội University (formerly 
Universite Indochinoise) 


Presidential Palace (formerly Palais Ệ 
du Gouvermeur Gereral) 


Kiến trúc Pháp ở Hà Nội 


Đông và Tây đã gặp nhau như thế nào 
trong cuộc sống của kiến trúc sư Việt 
Nam đầu tiên (và đồng thời cũng là 
cuối cùng) của thế hệ trước cuộc 
kháng chiến chống Pháp? 


Ông Ngô Huy Quỳnh là một người cuối cùng 
còn lại trong số sinh viên tốt nghiệp ngành kiến 
trúc của trường Cao Đẳng Mỹ thuật Đông 
Dương, trường Pháp đầu tiên và duy nhất ở Việt 
Nam đào tạo các hoa sĩ, nhà điêu khắc và kiến 
trúc sư người Việt Nam. Mặc dù chúng ta chưa 
bao giờ biết được một cách chắc chắn, nhưng 
câu về chuyện cuộc đời của ông Quỳnh được kể 
dưới đây có thể là lý do tại sao trong suốt thập 
niên 1970 một phần của thủ đô Việt Nam lại 
không dược chuyển đi từ địa điểm “bên trong 
sông” (nghĩa của tên Hà Nội) đến vùng trung du 
tỉnh Vĩnh Phú như kế hoạch. 


Ông Quỳnh đã tóm tắt cuộc đời công tác của 
mình như sau: 

“Tôi cho rằng mình là kiến trúc sư Việt Nam 
chính cống nhưng là người có cơ hội tiếp thu 
những ảnh hưởng tốt nhất của phương Tây. Tôi 
sinh năm 1918, trong một gia đình Nho giáo. 
Cha tôi là trợ lý cho một viên quan huyện của 
tỉnh Bắc Giang, cách Hà Nội 50 cây số về phía 
bắc. Mẹ tôi dạy tôi chữ Hán. Tôi có một anh 
trai và một chị gái. Sau khi cha tôi mất, lúc đó 
tôi mới lên mười, anh tôi là một công chức và 


38 


Hà Nội: Sifting of French Architecture 


How did East meet West in the life of 
the first (and at the same time, the 
last) Vietnamese architect of the 


generation before the French War? 


A traditional Vietnamese house 


Mr. Ngô Huy B3, 

Quỳnh was the lÐg 
last surviving 
graduate in 
architecture írom 
the École R 
Supérieure  des È 
Beaux Arts de b, 
I'ndochine, which was the first and only French 
college in Việt Nam for training Vietnamese 
painters, sculptors, and architects. Although we 
can never know for sure, Mr. Quỳnh's life story 
as told below may contain the reason part of Việt 
Nam's capital was not moved during the 1970s 
as planned, from its locus "inside the river" (the 
meaning of Hà Nội's name) to the midlands of 
Vĩnh Phú Province. 


Mr. Quỳnh summarised his life work: 

"I consider myself as an architect who is 
Vietnamese to his core but who had a chance 
to absorb the best of Western influences. Ï was 
born in 1918 into a Confucian family. My father 
was assistant to a district mandarin in Bắc Giang 
Province, fifty kilometres north of Hà Nội. My 
mother taught me Chinese ideographs. l had a 


39 


Kiến trúc Pháp ở Hà Nội 


chăm lo cho cả gia đình. Chúng tôi theo anh về 
các tỉnh Nam Định, Quảng Ninh và Hải Phòng 
theo sự bổ nhiệm công tác của anh. 

“Khi còn nhỏ, tôi thích vẽ cây cối và hoa lá. 
Tôi và hai người bạn đã có những bài học về 
nghệ thuật khi chúng tôi học trường thành 
chung ở Nam Định. Tôi lên Hà Nội vào năm 
1938, lúc đó tôi mười tám tuổi. Tôi muốn học 
mỹ thuật nhưng dự cả hai kỳ thi vào ngành mỹ 
thuật và kiến trúc ở Trường Cao Đẳng Mỹ 
Thuật Đông Dương. Chỉ có 5 chỗ cho mỗi khoá 
học. Tôi đỗ thứ sáu về môn mỹ thuật nhưng dỗ 
đầu cho môn kiến trúc và vì thế tôi trở thành 
một kiến trúc sư. 

“Tôi sống với một gia đình ở gần trường và 
trả cho chủ nhà 9 đồng Đông Dương một tháng 
phòng và tiên cơm. Tôi không có nhiều bạn ở 
trường vì hầu hết sinh viên đều xuất thân từ 
các gia dình giàu có. Tôi quá nghèo nên không 
thể trả được tiễn học phí, nhưng nhà trường 
cũng chẳng bao giờ dòi hỏi số tiên đó. Tôi 
tham dự các lớp học vào ban ngày. Tối đến, tôi 
kèm trẻ em con nhà giàu học tại nhà họ để 
kiếm tiền. Sau đó tôi làm bài tập về nhà đến 
tận nửa đêm. Tôi thích âm nhạc và thường 
thức để chơi ghi-ta và hát cho đến rất khuya. 
Một lần, tôi về nhà và phát hiện ra là đô đạc 
của mình dã bị lục soát. Chỉ đến lúc đó tôi mới 
biết rằng mình ở chung chỗ với ban biên tập 
của báo Cộng sản “Tiếng nói của chúng ta.” 
Bất cứ khi nào tôi đi ra ngoài đêu có mật thám 
của Pháp theo sau. 

“Hội sinh viên của trường Đại học Đông 
Dương có một tờ tạp chí. Tôi trở thành tổng 


40 


Hà Nội: Sifting of French Architecture 


brother and a sister. After my father died when 
I was ten, my brother took care of the family by 
working as a civil servant. We followed my 
brother's different assignments to Nam Định, 
Quảng Yên, and Hải Phòng. 

"When l was small, ! liked painting trees, 
plants, and flowers. Two friends and I took art 
lessons while we were in secondary school in 
Nam Định. ! came to Hà Nội in 1938, when I 
was eighteen. l wanted to study fine arts but 
took the entrance exams for both fine arts and 
architecture at the École Supérieure des Beaux 
Arts de lI'indochine. There were only five 
openings for each course. I finished sixth for 
fine arts but first for architecture. And so, l 
became an architect. 

"I stayed with a family near the school and 
paid the landlord nine đông a month for room 
and board. I didn't have many friends at school 
because most students came from rich families. 
I was too poor to pay the tuition, but the school 
never asked for it. ! attended classes during the 
day. In the evening, I tutored children of ríịch 
families at their homes to earn money. After 
that, ! did my homework until midnight. ! loved 
music and would stay up playing the guitar and 
singing until very late. One day, l came home to 
find that my belongings had been searched. 
Only then did I discover that I'd been sharing 
space with the editorial board of the communist 
newspaper, Notre Voix (Our Voice). Whenever 
I went out, secret agents working for the French 
followed me. 

"The Students' Association of the University 


41 


Kiến trúc Pháp ở Hà Nội 


biên tập của tạp chí đó vào năm 1941. Một 
hôm tại một cuộc họp, tôi thấy hiệu trưởng của 
trường Đại học Đông Dương dưa một bản phô 
- tô của tờ tạp chí cho chủ nhiệm khoa ở trường 
tôi. Nhà trường đã bàn về sự vượt quá giới hạn 
của tôi tại một cuộc họp dặc biệt và tôi đã bị 
buộc tội là quá khe khắt trong đánh giá về mỹ 
thuật ở Đông Dương. Tuy nhiên tôi đã có thể 
tự bảo vệ mình. Hội đông kỷ luật đề nghị tôi 
nộp một bản viết để xin lỗi nhưng tôi không 
chịu. Tôi ngạc nhiên khi mà họ không duổi tôi 
khỏi trường. Tôi đoán rằng ngoài việc tôi là 
một sinh viên xuất sắc, thầy giáo tôi, ông Arthur 
Kruze đã có lời nói đỡ cho tôi với chủ nhiệm 
khoa. Nhân đây tôi cũng nói thêm, ông A. 
Kruze là người đã thiết kế toà nhà mà ngày nay 
là trụ sở của Nhà Xuất Bản Thế Giới ở số 46 
phố Trần Hưng Đạo, Hà Nội. 

“Tôi tiếp tục vẽ tranh. Một lần hai sinh viên 
của khoa Mỹ Thuật và tôi tổ chức một triển lãm 
tranh và đã bán hết số tranh của mình. Mỗi 
người chúng tôi thu được khoảng 300 dồng, đủ 
cho một chuyến đi vẽ ở Huế, và tại đây chúng 
tôi đã có các chuyến du ngoạn nhiều nơi bằng 
thuyền. Sau một tháng, các bạn của tôi trở ra 
Hà Nội còn tôi thì tiếp tục đi vẽ tranh ở Sài 
Gòn, Đà Lạt, rồi Angkok Wat ở Căm-pu-chia. 

“Khi tôi là sinh viên năm thứ ba ở Trường 
Cao dẳng, một người bạn đã giới thiệu tôi với 
một người đàn ông giàu có. Sau này ông ta đã 
đề nghị tôi thiết kế một ngôi biệt thự mà ngày 
nay nằm trên đường Nguyễn Du ở Hà Nội. Lúc 
đó tôi đang nghiên cứu về chùa Việt Nam, vì 
thế mà tôi đã phác thảo một ngôi nhà có mái 


42 


Hà Nội: Sifting of French Architecture 


of Indochina had a magazine. l became' its 
chief editor in 194T. One day at a meeting, I 
saw the rector of the University give a copy of 
the magazine to the dean of my school. My 
school discussed my transgressions at a special 
meeting, where the main accusation against 
me was that l was too “critical” of fine arts in 
Indochina. However, l was able to defend 
myself. The disciplinary committee asked that I 
submit a written apology, but ! didn't. l was 
surprised they didn't kick me out. ! guess that, 
apart from the fact that ! was a bright student, 
my teacher Mr. Arthur Kruze had put in a word 
for me with the dean. By the way, it's Mr. 
Arthur Kruze who designed the building that is 
the office for Thế Giới (World) Publishers at 46 
Trần Hưng Đạo Street. 

" continued painting. Once, two students 
from the Fine Arts Department and ! held an 
exhibition and sold all our paintings. Each of us 
collected about 300 đồng, enough to take a 
painting trip to Huế, where we_ enjoyed 
excursions to various places by boat. After a 
month, my friends returned to Hà Nội, while I 
went on to paint in Sài Gòn, Đà Lạt, and then 
Angkor Wat in Cambodia. 

"When I was in my third year at the École 
Supérieure, a friend introduced me to a rích 
man who later asked me to design a villa on 
what's now Nguyễn Du Street in Hà Nội. At 
the time, ! was studying Vietnamese pagodas, 
so I sketched a house with a curved roof like a 
pagoda. He liked it and asked me to supervise 


43 


Kiến trúc Pháp ở Hà Nội 


cong như mái chùa. Ông ấy thích và đề nghị tôi 
giám sát việc xây dựng. Hàng ngày tôi đến lớp 
nhưng trốn ra ngoài qua cửa sổ để thăm công 
trường. Vì tôi chưa bao giờ nghiên cứu về 
những yếu tố của kết cấu xây dựng, tôi nài nỉ 
người kỹ sư chia sẻ với tôi kiến thức của ông ta. 
Sau khi nghe ông ta nói, tôi viết ngay lời chỉ 
dẫn lên tường để ông ta làm theo. 

“Một ngày, khi đến công trường, tôi cảm 
thấy có diều gì khác thường. Tôi kiểm tra chiều 
cao của các bức tường và thấy chúng cao hơn 
trong bản thiết kế của tôi hai viên gạch. Tôi hỏi 
ai là người đã quyết định tăng độ cao. Người kỹ 
sư nói đó là ý kiến của chủ nhà. Tôi bảo ông ta 
hạ tường thấp xuống hai viên gạch nếu không 
tôi sẽ bỏ hợp đồng. Khi tôi quay lại kiểm tra, 
ông ta đã hạ tường thấp xuống đúng như bản 
thiết kế ban dầu. Ngôi nhà này nằm trong số 
những ngôi nhà đâu tiên được thiết kế bởi các 
kiến trúc sư Việt Nam được Pháp đào tạo ở Hà 
Nội. Ngày nay ngôi nhà vẫn còn ở số 84 phố 
Nguyễn Du: một phân là quán cà fê, phân còn 
lại là văn phòng. 

“Chiến tranh nổ ra sau khi tôi tốt nghiệp và 
trường của chúng tôi phải đóng cửa. Tôi là một 
trong số những sinh viên tốt nghiệp cuối cùng. 
Tôi tham gia lực lượng chống Pháp tại căn cứ 
kháng chiến và nhận nhiệm vụ thiết kế sở chỉ 
huy của các lực lượng chống Pháp. 

“Khi quân Pháp rút đi vào năm 1954, tôi 
nhận trách nhiệm quy hoạch kiến trúc đô thị 
cho chính phủ và được giao vạch kế hoạch phát 
triển Hà Nội. Năm 1956, tôi vẽ một bản dô thể 
hiện tim năng phát triển của Hà Nội, bao gồm 


44 


Hà Nội: Sifting of French Architecture 


the construction. Every day, I went to class but 
sneaked out through the window to visit the 
construction site. Since I had never studied the 
elements of building structure, l urged the 
engineer to share his knowledge. After 
listening to him, I wrote right on the walls the 
instructions for him to follow. 

"One day, when I arrived at the site, I 
sensed something unusual. I checked the 
height of the walls and found they were two 
bricks higher than my design. ! asked who had 
decided to raise the height. The engineer said 
it was the owner's idea. l told the engineer to 
lower the walls by two bricks or else ! would 
drop the contract. When ! came back to check, 
he'd lowered the walls to the original design. 
The house was among the first designed by 
French-educated Vietnamese architects for 
Vietnamese in Hà Nội. It is still at 84 Nguyễn 
Du Street. Part of the building ¡s a cafe, and 
part is an office. 

"War broke out after I graduated, and our 
school was closed. l was among its last 
graduates. ! joined the anti-French forces at 
their resistance base and took responsibility for 
designing their headquarters. 

"After the French left in 1954, ! became 
responsible for urban architectural planning for 
our government and was asked to plan the 
development of Hà Nội. In 1956, ! drew up a 
map showing the potential development of Hà 
Nội, including the eastern side of the Red 
River. Hà Nội has been expanding on that side 


45 


Kiến trúc Pháp ở Hà Nội 


phân phía Đông của sông Hồng. Hà Nội vẫn 
đang mở rộng về phía đó từ dầu thập niên 
1990, nhưng tôi không biết liệu các nhà lãnh 
dạo thành phố có tham khảo bản kế hoạch của 
tôi không. 

“Suốt đâu thập niên 1960, tôi dẫn dầu một 
đội gồm ba trăm công nhân Việt Nam thiết kế 
và xây dựng trụ sở của Phong trào Cách mạng 
Lào ở Khang Khay, gần Cánh đồng Chum ở Lào. 
Tôi nhớ là suốt những năm 70 người ta có bàn 
về việc dời một phần của Hà Nội lên khu vực 
đôi núi của tỉnh Vĩnh Phú để việc mở rộng thủ 
đô không lấn vào dất nông nghiệp. Tôi đưa ra 
một bản báo cáo chứng minh sự cần thiết của 
việc giữ nguyên vị trí của thủ đô. Bản báo cáo 
này cũng được gửi đến các cơ quan chính phủ 
khác nhau, bao gồm cả Văn phòng Thủ tướng. 
Sau này, ban quản lý cấp cao hơn đã duyệt kế 
hoạch đời thủ đô. Một người bạn đã đăng bản 
báo cáo của tôi trong tờ Tạp chí Kiến trúc 
Quốc gia. Tôi bị buộc tội chống lại kế hoạch 
đã được phê duyệt và phải đối mặt với một hội 
đồng kỷ luật đặc biệt. Tôi chỉ ra rằng mình đã 
viết bản báo cáo này trước khi kế hoạch được 
duyệt chính thức và do vậy đã thoát thân mà 
không hề hấn gì. Như các bạn biết đấy, thủ đô 
đã không bao giờ bị dời đi và vẫn còn ở phía 
trong Sông Hồng.” 


46 


Hà Nội: Sifting of French Architecture 


of the Red River since the early 1990s, but I 
don't know ¡f the city's leaders have consulted 
my plan. 

"During the early 1960s, ! led a team of 
three hundred Vietnamese workers to design 
and construct the headquarters of the Lao 
Revolutionary Movement in Khang Khay, near 
the Plain of Jars in Laos. I remember that during 
the 1970s there was talk of moving part of Hà 
Nội to the hilly area of Vĩnh Phú Province so 
the expansion of the capital wouldn't encroach 
upon farming land. ! presented a report 
justifying the need to keep the capital where it 
was. This report was also sent to different 
governmenL agencies, including the prime 
minister's office. Later, senior management 
approved the plan to move the capital. A friend 
of mine published my report in the National 
Architecture Review. l was accused of 
opposing the approved plan and faced a 
special disciplinary committee. ! showed that I 
had written my report before the plan's official 
approval, and so l escaped unscathed. As you 
know, the capital was never moved_ and 
remains inside the Red River.” 


47 


Kiến trúc Pháp ở Hà Nội 


Những nét nổi bật cửa Nhà hát lớn 
Hà Nội là gì? 


Việc xây dựng Nhà Hát lớn Hà Nội được 
hoàn thành vào năm 1911. Toà nhà này nằm 
trên một mảnh đất có hình dáng khác lạ và được 
bao quanh bởi một khu vườn. Sự sắp xếp theo 
đường chéo của những con phố chung quanh đã 
tôn lên vị trí nổi bật của Nhà Hát lớn. Mặt tiền 
của Nhà hát làm ta nhớ đến Nhà hát Opera 
Garnier ở Pari. Ban công nhà hát được phân chia 
bởi những cột trụ theo kiểu kiến trúc lonic và 
Doric và hai bên cạnh mỗi bên có một phần nhà 
nhô ra. Toà nhà dài, hình chữ nhật trông rất 
hoành tráng và chẳng có dấu vết gì của kiến trúc 
địa phương. Phần bên trong nội thất của nó trông 
cũng rất tráng lệ. Sự kết hợp của các chuồng gà 
và lô mang tính trang trí lơ lửng giữa những cột 
trụ vững chắc kiểu Corin tạo ấn tượng về sự cân 
đối hài hoà. Gian ghế chính trông có vẻ bình 
thường, nhưng có thể đủ chỗ cho 800 người. 


Những nét đặc biệt của Dinh Thống 
sứ Bắc kỳ trước đây? 


Việc xây dựng Dinh Thống sứ Bắc kỳ ở 12 
phố Ngô Quyển được hoàn thành vào năm 
1918. Hiện nay nó được sử dụng làm Nhà khách 
Chính phủ để đón tiếp những vị khách quan 
trọng. Dinh thự này là một phần không thể thiếu 
của khu hành chính Hà Nội nhưng trông nó 
giống như một toà lâu đài. 


48 


Hà Nội: Sifting of French Architecture 


What are the special features of the 
Hà Nội Municipal Theatre? 


Construction of the Hà Nội Municipal Theatre 
was completed in 1911. The edifice lies on 
irregular-shaped terrain embraced by a garden. 
The diagonal layout of the surrounding streets 
highlights the prominent posiion of the 
Municipal Theatre. lts facade is suggestive of the 
Opera Garnier in Paris. The balcony of the opera 
house is divided by lonic and Doric columns and 
flanked by a pavilion on either side. The long, 
rectangular building is quite imposing and has no 
hint of provincialism ¡in its architecture. lts 
interior is magnificent. The combination of 
decorative galleries and boxes suspended 
between solid Corinthian columns gives the 
impression of harmonious proportions. The 
auditorium may appear modest, but it can 
accommodate up to eight hundred people. 


What are the special features of the 


former Résidence Supérieure du Tonkin‡ 


Construction of the Résidence Supérieure du 
Tonkin at 12 Ngô Quyển Street was completed 
in 1918. It now serves as the Government Guest 
House and ¡is used to host receptions for 
important visitors. The edifice forms an integral 
part of Hà Nội's administrative quarter yet 
resembles a private mansion. 


49 


Kiến trúc Pháp ở Hà Nội 


Kiến trúc toà nhà lấy mẫu từ thời Na-pô-lê- 
ông đệ tam (1808-1873), nhưng vẫn thể hiện 
những chỉ tiết phong phú, thanh thoát và hầu hết 
là kiểu rô-cô-cô. Mỗi yếu tố của mặt tiền đều 
liên quan với các yếu tố khác trong một sự hài 
hoà tuyệt vời — từ kiểu mái Mansard của Pháp 
đến mái đua gián đoạn và trụ bổ tường lonic đến 
cầu thang dẫn đến cổng vòm có mái giống hình 
vỏ sò độc đáo thuận lợi cho mùa mưa. 

Nhà khách Chính phủ là một minh hoa tốt về 
cấu trúc cân đối sân khấu: ở mỗi bên đều có 
đường dốc thoai thoải dành cho ô tô, và một chái 
nhà hai tầng với năm gian, được phân cách bởi 
lan can. Phần bên trong có tính chất lựa chọn 
hỗn hợp với một phòng lễ tân lớn toả ra một dẫy 
các phòng họp ở phía mặt đường. Một hành lang 
ngăn cách những phòng này với hai văn phòng 
ở phía vườn. 


Nỗi nhớ quê nhà của kẻ thực dân đã 
được phản ánh như thế nào trong 
kiến trúc Pháp của Hà Nội? 

Đi dọc các con phố của Hà Nội, du khách 
thấy rất nhiều toà nhà được xây dựng trong thời 
Pháp thuộc: một ngôi nhà ở phố Hàng Khay từ 
năm 1886, một ngôi nhà khác ở phố Cửa Nam 
từ năm 1902, một toà nhà ở phố Lãn Ông với 
con số 1926 ở trên mặt tiển. Những ngôi nhà 
này là nhân chứng về một thời kỳ lịch sử mà 
người Việt Nam đôi khi muốn quên di. 


50 


Hà Nội: Sifting of French Architecture 


The building's architecture draws on models 
from the period of Napoleon III (1808-1873), yet 
displays rich, light, almost rococo details. Each 
element of the íacade relates to the others in 
perfect harmony — from the French Mansard- 
style roof to the interrupted cornice and the lonic 
piasters to the staircase leading to a porch 
topped by a unique shell-shaped rooí useíul for 
monsoon rains. 

The Government Guest House is a good 
example of theatrical symmetry: On either side 
is a ramp for cars and a two-storied wing with 
five bays separated by balusters. The interior has 
an eclectic and composite character with a large 
reception hall branching into a row of meeting 
rooms on the street side. A corridor separates 
these rooms from the two offices located on the 
garden side. 


How much does Hà Nội's French 
architecture reflect the colonists' 


nostalgia for their native provinces? 

Walking along the streets of Hà Nội, visitors 
see many buildings constructed during French 
colonialism: A house on Hàng Khay Street from 
1886, another house on Cửa Nam Street from 
1902, a building on Lãn Ông Street with "1926" 
on its facade. These houses bear witness to a 
historical period Vietnamese sometimes want to 
forget. 


51 


Kiến trúc Pháp ở Hà Nội 


Khu vực Nam Hồ Hoàn Kiếm vẫn giữ được 
nhiều kiểu kiến trúc đa dạng. Bên cạnh ảnh 
hưởng của kiểu kiến trúc vùng miền của Pháp, 
chúng ta còn thấy những kiểu kiến trúc khác của 
Mỹ và châu Âu gồm chủ nghĩa tân thời, chủ 
nghĩa tân cổ điển, và những phong trào kiến trúc 
lai tạp giữa phương Tây và châu Á. 

Các phố ở khu vực này được xây dựng giống 
như một bàn cờ. Mỗi ô vuông của bàn cờ tượng 
trưng cho một lô đất được phân phối cho một sĩ 
quan Pháp và gia đình của anh ta để xây dựng 
một ngôi biệt thự có vườn bao quanh. Kiểu kiến 
trúc phụ thuộc phần nào vào địa vị xã hội của 
người chủ đầu tiên, những người thường làm 
việc với kiến trúc sư của mình về thiết kế. Kiểu 
kiến trúc cũng thể hiện nỗi nhớ nước Pháp bởi 
vì những sĩ quan Pháp đến đất nước Việt Nam 
xa xôi thường thích sống trong những ngôi nhà 
gợi nhắc họ về thành phố quê hương. 

Người ta thấy kiến trúc các vùng của nước 
Pháp được phản ánh trong những toà nhà công 
và tư rải rác khắp Hà Nội, nhưng tập trung với 
mật độ nhiều hơn những khu nhà ở khu phố Tây. 
Chúng ta có thể tìm thấy nguồn gốc kiến trúc 
của những ngôi nhà này với những phong cách 
của Pari, miền Bắc, miễn Trung và miền Nam. 

Các kiến trúc sư như Moncet, Jacques, 
Lasgiquet, Leonard, và cả những kiến trúc sư 
người Việt Nam được Pháp đào tạo có xu hướng 
sao chép các thiết kế phương Tây để đáp ứng sở 
thích của người Pháp và những người Việt Nam 
thuộc tầng lớp thượng lưu, những người đã theo 
lối sống Pháp. Những nhà thiết kế này đã ghép 
kiến trúc bản địa Pháp có một nguồn gốc riêng 


52 


Hà Nội: Sifting of Fr 


The area south of Hoàn Kiếm Lake retains a 
variety of architectural styles. In addition to the 
influence of the French regional style, we can 
see American and other European styles, 
including Modernism, Neo-Classicism, and a 
hybridisation of Western and Asian movements. 

Streets in this section of the city are laid out 
like a chessboard. Each square of the "board" 
represents a parcel of land that was allotted to a 
French officer and his family for a private villa 
and surrounding gardens. Architectural style 
depended somewhat on the social position of the 
original owner, who often worked with his 
architect on the design. Architectural style also 
reflected nostalgia for France because French 
officials who came to far-off Việt Nam often 
preferred to live in houses that reminded them of 
their hometowns. 

Reflections of regions of France are íound in 
private and public buildings scattered around Hà 
Nội but are more densely concentrated in the 
blocks of the Western Quarter. We can trace 
their architectural origins to styles of Paris, 
Northern France, Central France and the 
Southern France. 

Architects such as Moncet, Jacques, 
Lasgiquet, Leonard, and even Vietnamese 
architects trained by the French tended to copy 
Western designs to meet French tastes and those 
of high-society Vietnamese who had adopted a 
French lifestyle. These designers transplanted 
French vernacular architecture that had a 
distinct origin in a particular region or province 
and combined it with other regional styles. Each 


53 


Kiến trúc Pháp ở Hà Nội 


biệt trong một vùng hoặc tỉnh cụ thể và kết hợp 
chúng với các kiểu kiến trúc địa phương khác. 
Mỗi kiểu được ghép như vậy là kiểu địa phuơng 
độc đáo và phù hợp với điều kiện khí hậu và tự 
nhiên của địa phương đó. 

Hà Nội có ít cấu trúc kiểu địa phương của Pháp 
hơn các thành phố nghỉ mát như là Đà Lạt, Sa Pa 
và Bạch Mã. Những kiểu phổ biến của Pháp đã 
ảnh hưởng mạnh đến các công trình sáng tạo sau 
này của các kiến trúc sư, những người tìm kiếm 
những. phương pháp thích hợp để có thể thích ứng 
với điều kiện tự nhiên ở Việt Nam. 


Miễn Bắc nước Pháp 
Kiến trúc của vùng 
tây bắc nước Pháp à 
đặc trưng ở hệ thống 
mái nhiều mặt. Mái 
rộng nhưng được sắp 
xếp gọn gàng. Hơn 
nữa, sự phân chia cấu 
trúc chính và phụ rất 
rõ rệt. Trang trí đơn 
giản và tập trung vào Ê 
các góc, không phức 
tạp bằng kiến trúc cổ 
điển. : 
Kiến trúc của đông bắc Pháp hướng hay sử 
dụng các vật liệu như gỗ rừng. Mái chính thì dốc 
để tuyết trượt xuống chứ không đọng lại và làm 
sụp mái. Ở vùng núi, những ngôi nhà với những 
ngọn tháp nhỏ cao gợi cảm giác toàn cảnh 
hoành tráng của vùng đồng quê xung quanh. 
Hình dáng của những toà nhà này đơn giản và 


54 


Sifting of French Architecture 


transplanted style was uniquely local and 
consistent with the climate and natural 
conditions of the original region. 

There are fewer structures with French 
regional style in Hà Nội than in resort towns 
such as Đà Lạt, Sa Pa, and Bạch Mã. French 
popular styles strongly ¡nfluenced the later 
creative works of architects searching for suitable 
methods they could adapt to natural conditions 
in Việt Nam. 


Northern France 

The architecture 
of the Northwestern 
region of France 
features a 
characteristic 
multifaceted roof È 
system. The roof is 
massive but neatly 
organized. Moreover, 
the division between 
the main and 
secondary_ structures 
is clear. The decoration, which ¡s simple and 
concentrated on the corners, is less complicated 
than classical architecture. 

The architecture of Northeast France 
frequently uses materials such as wood from the 
forests. The main roof is steep so that snow will 
slide off rather than collect and cause the roof to 
collapse. In the mountainous regions, buildings 
with high turrets give a magnificent panoramic 
view of the surrounding countryside. The form of 


55 


Kiến trúc Pháp ở Hà Nội 


được bố trí trên một mặt phẳng thẳng đứng. Hệ 
thống cửa và cửa sổ sử dụng các vòm để trang 
trí, và cửa sổ có một mái hiên nhỏ để tránh mưa 
nắng. Kiến trúc này kết hợp nhiều thành phần 
cấu trúc độc lập với những mái có độ cao khác 
nhau trong một ngôi nhà riêng lẻ. Nói chung, 
những công trình kiến trúc theo kiểu miền Bắc 
nước Pháp trông có vẻ cao và uy nghỉ, có tính 
thẩm mỹ cao. Kỹ thuật kiến trúc theo nguyên tắc 
lặp lại và liên tục suốt mặt phẳng thẳng đứng. 
Ví dụ như một mẫu trang trí hình chữ nhật sáu 
mặt được lặp lại từ đỉnh đến chân của các cửa 
và tường, và trên các con sơn đỡ phần mái nhô 
ra phía ngoài. 

Bắt đầu từ năm 1921, có nhiều biệt thự theo 
kiểu miễn Bắc nước Pháp dược xây dựng dọc 
theo các phố chính của khu vực quận Ba Đình. 
Những biệt thự này phần nào náu mình phía sau 
những khu vườn xanh tươi và những cây đẹp. 
Nhiều nhà ở khu vực này vừa giữ được kiểu bản 
địa vừa có được vẻ nguy nga. 


Miền Trung nước Pháp 

Kiến trúc của miễn Trung nước Pháp, bao 
gồm vùng tây nam và đông nam, có một sự sắp 
xếp ứng dụng một cách tự do những yếu tố trang 
trí, thường là không đối xứng theo luật lệ. Mái 
không đòi hỏi phải dốc như ở miền Bắc, nơi có 
nhiều tuyết. Mặt tiền được tạo thành bởi các yếu 
tố thẳng đứng. Khung kính cửa sổ được chia 
thành nhiều ô và có ít hoạ tiết trang trí ở trên 
tường hơn. Tuy nhiên các chỉ tiết trang trí bao 
gồm hoa các tiết trên cửa và cửa số thì tỉnh xảo 
và thanh nhã, đặc biệt là các cửa sổ ban công 


56 


Hà Nội: Sifting of French Architecture 


the buildings is simple and arranged on a vertical 
plane. The system of doors and windows uses 
arches as decorative elements, and windows have 
a small roof to keep out the sun and rain. The 
architecture integrates many independent structural 
components with rooís of different heights on a single 
building. In general, architectural works oí the 
Northern French style seem tall and grand with 
highly aesthetic features. Architectural techniques 
follow the rule of repetition and continuity throughout 
the vertical plane. For example, rectangular and six- 
sided figures are repeated from top to botfom on doors 
and walls and on the brackets supporting the 
overhanging rooís. 

Starting in 1921, a high concentration of villas 
of the Northern French style was built along the 
main streets of Bà Đình Quarter. These villas are 
partly hidden behind verdant gardens and 
beautiful trees. Many houses in that quarter retain 
both their vernacular style and a more palatial feel. 


Central France 

The architecture of Central France, including 
the Southwest and Southeast, has a freely- 
applied arrangement of decorative elements, 
which are not formally symmetrical. The roof 
slope ¡is less steep than that required in the 
snowy north. The facade is composed of vertical 
elements. Windowpanes are divided into many 
sections, and there are fewer decorations on the 
walls. Nevertheless, the decorative details 
including figures on the doors and windows are 
delicate and exquisite, especially the windows 
on the second-floor balcony as well as the arches 


sĩ 


tầng hai cũng như các 
cửa tò vò phía dưới mái 
nhà. Rui và con sơn 
bằng gỗ, đôi khi được 
làm một cách cầu kỳ và 
độc đáo, chống đỡ nóc 
nhà và mái hiên. 

Một vài cấu trúc ở 
Hà Nội vẫn còn những 
phần phụ hình tháp và 
ban công nhô hẳn ra 
ngoài, một kiểu kiến trú: của vùng đổi núi ở miễn 
trung nước Pháp. Mặt phẳng thẳng đứng hẹp với 
các hoạ tiết trang trí trên tường là nét đặc trưng 
của những ngôi nhà ở miễn trung nước Pháp. 


Miễn Nam nước Pháp m. 

Miền nam nước Pháp hà 
giáp giới với Tây Ban Nha 
và Địa Trung Hải. Do vùng 
này nóng và ít mưa nên mái 
nhà phẳng và có độ 
nghiêng nhỏ. Mái được lợp 
bằng đá ác-doa để giảm sức | 
nóng của mặt trời. Những ; 
nhà này có nhà kính và sân 
nhỏ ở phía trước và được 
xây bằng vật liệu thô, thiên 
nhiên. Sự sắp xếp mặt tiền không đối xứng. Một 
nét nổi bật của nhà. kiểu phương Nam là lối vào 
bắt đầu từ nền nhà và mở rộng về phía trước, 
tăng thêm diện tích cho phía trước của toà nhà 
và tạo ra sự tao nhã. 


58 


under the roof. Wooden 
rafters and  brackets 
sometimes of. complex 
and creative construction 
hold up the roof and 
overhanging eaves. 

Some structures in Hà 
Nội still have tower-like 
annexes and gazeboes, 
an architectural style 
reflecting the central gg : 
mountainous region of France. The narrow 
vertical plane with wall decorations is a 
distinguishing feature of buildings in Central 
France. 


Southern France 
South France borders 
Spain and the 
Mediterranean Sea. 
Because this region is 
hot and experiences 
little rain, house roofs 
are flat or have a small 
angle. Slate-tile roofs 
deflect the sun's heat. 
These houses  have h h 
atriums and courtyards in front and use natural, 
unfinished materials. The arrangement of the 
facade ¡is  asymmetrical. A_ disinguishing 
characteristic of a southern-style house ¡is the 
entranceway advancing from the plane of the 
building and extending forward, adding volume 
to the front of the building and creating elegance. 


59 


Kiến trúc Pháp ở Hà Nội 


Mái hiên và kiến trúc tổng thể tận dụng các 
chỉ tiết trang trí trên mái, các cửa sổ trên mái ở 
tẳng hai và những cột trụ bằng gạch. Những 
ngôi nhà này thường được thiết kế với các chỉ 
tiết được sắp xếp theo chiều ngang. Các cửa ra 
vào rộng chiếm một phần lớn của mặt phẳng 
thẳng dúng, và một hệ thống các mái nhà nhỏ 
nhô ra giống như những mái hiên phỏng theo 
kiến trúc cổ điển Ý. Không có nhiều toà nhà 
theo kiểu miền Nam nước Pháp được xây dựng 
ở Hà Nội; phần lớn trong số ít đó đã được sửa 
đổi để thích hợp với khí hậu ẩm, khắc nghiệt 
của Hà Nội. Một vài toà nhà này đã kết hợp 
những chỉ tiết vay mượn của kiểu nhà miễn 
trung nước Pháp 

Trong suốt thập niên 1940, một tầng lớp 
thương nhân Việt Nam giàu có, một tầng lớp 
trung lưu Việt Nam mới và một tầng lớp công 
chức Việt Nam làm việc cho chính quyển Pháp 
xuất hiện ở Hà Nội. Họ sống ở khu vực mới mở 
mang ở pnía nam Hà Nội quanh bức tường 
thành trước đây, một khu vực được mở rộng đến 
hồ Thiển Quang. Khu vực đó ngày nay bao gồm 
các phố Bùi Thị Xuân, Triệu Việt Vương và Mai 
Hắc Đế. Những ngôi nhà của người Việt Nam 
này chủ yếu là những biệt thự cỡ nhỏ với các 
nhà phụ liền kê. 


§0 


Hà Nội: Sifting of French Architecture 


The eaves and the overall architecture exploit 
decorative details on the rooí, the dormer 
windows of the second floor, and the brick 
pillars. These houses are generally designed with 
details arranged horizontally. Wide doors take 
up a great portion oí the vertical plane, and a 
system of small overhanging roofs like awnings 
imitates classic ltalian architecture. Not many 
buildings of the Southern French style have been 
built in Hà Nội; most of the few that were built 
have been modified to accommodate the city's 
harsh, humid climate. Some oí those buildings 
combine details borrowed from the style of 
Central France. 

During the 1940s, a wealthy Vietnamese 
merchant class, a new Vietnamese middle class, 
and a Vietnamese civil-servant class working for 
the French administration appeared in Hà Nội. 
They lived in the newly developed southern part 
of Hà Nội around the former city wall, an area 
that expanded to Thiển Quang Lake. That area 
encompasses present-day Bùi Thị Xuân, Triệu 
Việt Vương, and Mai Hắc Đế Streets. The houses 
of these Vietnamese were primarily small-sized 
villas with adjacent attached buildings. 


61 


Kiến trúc Pháp ở Hà Nội 


Từ vựng Glossary 

ban công balcony (n) 

báo hiệu, báo trước foreshadow (V) 

bảo tồn, bảo quản, preserve (V) 
giữ gìn 

cầu thang có covered staircase (n) 
mái che 

chủ nghĩa duy lý rationalism (n) 

công trình kiến trúc, architecture (n) 
sự xây dựng 

công trình xây dựng _ large-scale construction 
qui mô lớn 

cột trụ post (n) 

cửa sổ tròn circular window (n) 

danh dự, sự kính trọng, honour (n) 
sự tôn vinh 

dự tính, phác thảo, envisage (V) 
vạch ra 

đại lộ, đường lớn boulevard (n) 


62 


Hà Nội: Sifting of French Architecture 


điểm đặc trưng, feature (n) 
nét đặc biệt 
đồi lại, giành lại, reclaim (V) 
tiếp quản 
đương đại, tạm thời contemporary (adj) 
gạch brick (n) 
hành chính administrative (adj) 
hiên, hè, hành lang veranda (n) 
hoa văn trang trí, motif (n) 
mô-tif 
huyết mạch, đường artery (n) 
giao thông chính 
khôi phục, tôn tạo restore (V) 
không tô điểm, unadorned (adj) 
mộc mạc 
kiến trúc sư architect (n) 
lai hybrid (adj) 


63 


Kiến trúc Pháp ởHàNội - 


làm nặng trĩu, encumber (v) 

đè nặng lên 
mặt tiền uốn cong curved facade (n) 
mái bằng terraced-roof (n) 
mái trùm ra ngoài over-flowing roof 
nguồn cảm hứng inspiration (n) 
nguy nga, 

vĩ đại, rất đẹp magnificent (adj) 
nhà điêu khắc sculptor (n) 
nổi bật, dễ thấy prominent (v) 
phần nhô ra ở trên overhang (n) 
phá hủy, triệt phá dismantle (v) 


phản ánh, phản chiếu, reflect (v) 
cho thấy bản chất 

phỏng theo, adapt (v) 
làm thích ứng 


rầm đỡ lintel (n) 


sinh lợi, lucrative (adj) 


có lợi, béo bở 


64 


Hà Nội: Sifting of French Architecture 


sự chia ba, sự sẻ ba 
sự mở rộng, 
sự gia hạn 
sự sống lại, 
sự hồi sinh 
sự thanh lịch, 


tính tao nhã 


tân cổ điển 
tay đỡ, đòn chìa 
thực dân 
tính đồng nhất, 
sự giống hệt 
tương phản, 
trái ngược 
trần ngâp, dồi dào, 
có rất nhiều 
vĩ đại, hùng vĩ, 
đại quy mô 


vừa 


xà 


trio-partition (n) 


extension (n) 


resurgence (n) 


elegance (n) 


neo-classical (adj) 


corbel (n) 


colonist (n) 


identity (n) 


contrast (v) 


teem (v) 


grandiose (adj) 


plaster (n) 


beam (n) 


65 


NHÀ XUẤT BẢN THÉ GIỚI 
THÊ GIỚI PUBLISHERS 


46 Trần Hưng Đạo, Hà Nội, Việt Nam 
Tel ; 84-4-3825384] 
Fax: 84-4-38269578 


Email: thegioi@hn.vnn.vn 
Website: www.thegioipublishers.com.vn 


Kiến trúc Pháp ở Hà Nội 
Hà Nội: Sifting of French Architecture 


Chịu trách nhiệm xuất bản (Director of Publication) 
Trần Đoàn Lâm 


Họa sĩ thiết kế (Designer) 
Ngọc Linh 
TỦ SÁCH HỎI ĐÁP VĂN HÓA VIỆT NAM 


Phụ trách: Hữu Tiến 


In 1000 bản, khổ 10cmx 18cm, tại xưởng in Nhà xuất bản 

Thể giới. Giấy chấp nhận đăng ký kế hoạch xuất bản 838 
2009/CXB/1-144/ThG, cấp ngày 11/9/2009. In xong và nộp * 
lưu chiêu tháng 09/2009. 


'VIETNAMESE CULTURE 


EFREQUENTLY ASKED QUESTIONS 


Cultural scholar Hữu Ngọc and American writer 
Lady Borton have brought us the first series of 
bilingual handbooks on Vietnamese culture. These 
books are suitable for Vietnamese studying English 
and for foreigners studying Vietnamese. 

Hữu Ngọc is the author of many books and articles 
on Vietnamese culture and of A Handbook for 
Translators oƒ English. Lady Borton is the author of 
After Sorrow: An American Among the Vietnamese 
and was a “Contemporary”on VTV3. 


@œ~lioata+ 0  — 


TÊN CÁC SÁCH ĐÃ XUẤT BẢN 
(PUBLISHED TITLES) 


'Tết Nguyên đán (Vietnamese Lunar New Year) 
Phố cổ Hà Nội (Hà Nội's Old Quarter) 

Y học cổ truyền (Traditional Medicine) 
'Tết Trung Thu (Mid-Autumn Festival) 
'Chèo (Popular Theater) 

Trầu cau (Betel and Areca) 

Võ dân tộc (Martial Arts) 

Đồ gốm (Ceramics) 

Hội họa Việt Nam hiện đại thuở ban đầu 
(Ear, ; Modem Vietnamese Painting) 

"Thi cử Nho giáo (Royal Exams) 

Ẩm thực xứ Huế (Huế Cuisine) 

Phở - Đặc sản Hà Nội (Phở - A Specialry of Hà Nội) 
Áo dài - (Áo dài - Womens Long Dress) 
Tục lệ cưới xin (Wedding Customs) 

Rối nước (Water Puppetry) 

Sài Gòn - Hồ Chí Minh City 

Kiến trúe Pháp ở Hà Nội 

(Hà Nội: Sifing of French Architecture ) 
Cảnh đẹp thiên nhiên Việt Nam 

(Việt Nam°s Natural Beauty) 


Giá: 10.000 đ 


